, *®*” GIÁO PHẬN VINH 


i 

I 



# TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI 

ị Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam 
ị t \ Tel: +84.383.861.171; +84.948.051.966 


Fax: +84.383.861.215 

SỐ: 0117/TB-TGM 


Xã Đoài, ngày 02 tháng 01 năm 2017 


THONG BẢO 

V/v: Mừng Tất Niên và Xuân Mới 


Kính gửi : Quý Cha, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể Anh Chị Em trong đại 


gia đình Giáo phận Vinh 


Theo truyền thống tốt đẹp của nguời Việt Nam, khi Tet đến Xuân về cũng là dịp hội ngộ 
đặc biệt linh thiêng của mỗi gia đình. Trong tâm tình đó, Đức Cha Phaolô, Chủ chăn giáo 
phận, mời gọi các thành viên của đại gia đình Vinh về lại ngôi Nhà Chung Xã Đoài để 
cùng nhau mừng Tất Niên Bính Thân và chào đón Xuân Đinh Dậu. Ngày hội ngộ đuợc tổ 
chức nhu sau: 

1. Thời gian: thứ Hai, ngày 16 tháng 01 năm 2017 (nhằm ngày 19 tháng Chạp năm 
Bính Thân). 

2. Địa điểm: Tại Tòa Giám mục và Nhà thờ chính tòa Xã Đoài. 

3. Thành phần tham dự: 

- Quý Đức Cha và toàn thể quý Cha trong Giáo phận; 

- Mồi giáo xứ và họ độc lập: 1 đại biểu; 

- Mồi Ban giáo phận có thảnh viên giáo dân: 2 đại biểu; 

- Mồi Hội đoàn: 2 đại biểu (Những hội đoàn lớn hiện diện trên cả ba tỉnh, nhu: Liên 
gia đình Thánh Tâm, Liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể,... : 6 đại biểu); 

- Đại Chủng sinh: 9 đại biểu; 

- Dòng Men Thánh giá Vinh: 5 đại biểu; 

- Dòng Thừa sai Bác ái Vinh: 5 đại biểu; 

- Dòng Chị em Bác ái Thouret: 3 đại biểu; 

- Mồi Hội dòng, Tu đoàn tông đồ và Hiệp hội công hiện diện trong Giáo phận: 2 đại 
biểu; 

- Phòng khám đa khoa TGM Xã Đoài: 5 đại biểu; 

- Giới doanh nhân: 25 đại biểu; 

- Giới chức: 20 đại biểu; 

- Sinh viên: 20 đại biểu; 

- Nghệ sĩ: 15 đại biểu. 


1 


4. Chương trình: 

- 08h00’: Đón tiếp. 

- 09h00’ : • Gặp gỡ Đức Giám mục giáo phận: điểm qua những sự kiện trong năm 

cũ và chương trình mục vụ của giáo phận trong năm mới. 

• Chúc Tết. 

- 09h45’: Giải lao. 

- 10h00’ : Thánh lễ (Xin quý Cha mặc áo lễ trắng có biểu tượng Năm Đức Tin). 

- 1 lh30’ : Tiệc mừng Tất Niên và Xuân Mới. 

Văn phòng Tòa Giám mục Xã Đoài xin thông báo và trân trọng kính mời quý Đức Cha, 
quý Cha và quý vị đại biểu về tham dự cuộc hội ngộ Tất Niên và mừng Xuân Mới với gia 
đình Giáo phận. 

Kính chúc quý Đức Cha, quý Cha và mọi người luôn bình an, hạnh phúc trong tình yêu 
của Chúa Xuân! 


T/M. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC 


(đã ký và đóng dấu) 


Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Hiểu 

Chưởng ẩn Tòa Giám mục 


2 



